trong chớp mắt đó.Long đại diệu hai tay hơi động, một quyền tập kích đến.“Hô, hô...”Nắm đấm Sinh Phong, Lực Lượng Bát Cấp Chiến Sư toàn bộ bộc phát ra.Long Phi cũng bất chấp, Thân Thể bổ một cái, nằm trên mặt đất biến thành một conĐại Cáp Mô, Mười Thành Công Lực phóng thích, trên người Kình Khí cuốn lên,Giống như sóng khí bình thường bắn ra.Tứ Chi hơi động.“Vù!”Thân Thể bắn ra, bóng đen như Thiểm Điện, cắt ngang tất cả, hướng LongĐại diệu xông lên.Đồng thời lúc này.trong cơ thể Hắn Chân Khí thôi thúc.“Hừ!”"Phế Vật chính là Phế Vật, nửa năm không gặp, ngươi vẫn là Phế Vật, còn vọngTưởng động thủ với ta, muốn chết!" Long đại diệu xem thường hừ một tiếng, songQuyền thành chưởng.Hư Không đánh ra.Hai Đạo Lực lượng hình thành Kình Khí, đánh về phía Long Phi.“Ầm, ầm!”Long Phi mạnh mẽ chống đỡ, trực tiếp đem hai Đạo Lực lượng phá tan đi,Hung hăng đánh vào bụng Long đại diệu.Long đại diệu hai chân trụ xuống liều mạng đứng vững.“Giảo Sát!”Lực Lượng Cáp Mô công đột nhiên kịch biến, tựa như xoay tròn tiếnVào trong cơ thể Long đại diệu, Long Phi cũng Thuận Thế bắn ra, bay ra Ngoài.“Vù!”trong cơ thể Long đại diệu phát ra một tiếng va chạm trầm muộn , sắc mặtÂm thầm dữ tợn, lộ ra vẻ mặt thống khổ, “Cẩu vật, Thần cấp công pháp?”“PHỐC...”Phun ra một ngụm máu đen, vẻ mặt Âm Lãnh càng thêm dữ tợn.Long Phi cười lạnh nói: “Sảng khoái không!”“Cẩu vật, ngươi cho rằng tu luyện Thần cấp công pháp thì là đối thủ của ta?” Thanh Âm LongĐại diệu đột nhiên thay đổi, trên người tản ra Sát Khí màu đen.“Ma Công?”“Ngươi là người Ma tông ?” Tâm Thần Long Phi rùng mình, hắn hiện tại cuối cùngCũng coi như biết Long đại diệu này vì sao phải giám thị hắn, đồng thời một mựcđi  tìm hắn.Ban đầu cho rằng đây là do Long Chiến võ sắp xếp.Bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải, Long đại diệu này nhất định là người Tà Ma Tôngtiềm phục tại Long gia, tại sao phải giết mình?Về phần điểm ấy, Long Phi vẫn không có muốn minh bạch rõ ràng .Long đại diệu âm trầm nở nụ cười, nói: "Không hổ là thiên tài kiệt suất của Long gia , vẫn tính có chút Kiến Thức, bây giờ sợ đi, quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ,Ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây."Kiều Kiều đang thoi thóp nói: "Thiếu Gia... Đừng... Cứ kệ ta, ngươi ngươiNgươi đi mau, hắn hắn là cái kẻ điên..."“Đi?”“Hắn đi được sao?” Long đại diệu tự tin nói.Long Phi song quyền thu lại, nói : "Ngươi đã là người Ma tông, vậy ta cũngKhông có cần phải kiêng kỵ cái gì."Trong khi nói chuyện.tay trái Hắn hơi động, lấy ra khai hoang Đao.“Ha ha ha...”“Chỉ là Hoàng cấp Huyền binh cũng không cảm thấy ngại lấy ra?” Long đạiDiệu trào phúng cười một tiếng, cũng tại trong phút chốc, Thân Ảnh hắn hơi động,Thân Thể trực tiếp hòa vào bên trong Hắc Sắc Sát Khí, ngược lại Thanh Âm Lãnh Băngtại trong hang núi vang lên, “Long Phi, quỳ xuống cho ta!”tiếng Vừa dứt.Một Lợi Trảo Khô Lâu đột nhiên chụp vào trán long phi.“Mở!”Khai hoang Đao hơi động, Long Phi một đao chém xuống.“Keng!”“Tích góp một tầng Đao Khí!”Một đao chống lại công kích Long đại diệu, sau đó, Long Phi Tốc Độ như điện,Khóa chặt Thân Thể Long đại diệu, liên tục xuất đao, "[Chặt gân], nứt cốt,Chém huyết, Thần mở, Kinh Hồn, phá diệt..."Mỗi lần xuất đao, Hệ Thống liền sẽ vang lên một đạo tiếng nhắc nhở.Nhắc nhở số lượng tích góp Đao Khí.Đồ Long đao pháp thả ra ngoài, mỗi một đao đều là cực kỳ Hung Tàn, Hắc Sắc Sát Khí của Long đạiDiệu tại Đệ Tam Đao hoàn toàn bị long phi chấn vỡ. Sau tứ đao càng là đem hắn bức đến góc, búi tóc xỏa xuống, toàn thânĐều là vết đao, cũng như bị băm thành tám mảnh, vô cùng chật vật.Cũng vào lúc này.ngoài Sơn Động truyền tới Thanh Âm tức giận của Long Chiến võ , "Long Phi, ta MệnhLệnh ngươi lập tức đi ra."Long Ngạo cũng đắc ý la lớn: “Phế Vật, đi ra chịu chết đi, ha ha ha...”...“Ô ha ha...”Long đại diệu đầu đầy mồ hôi lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới Long Phi đã lợi hạiĐến loại trình độ này, mới nửa năm Thời Gian, chuyển biến quá nhanh rồi.Hắn là Bát Cấp Chiến Sư dĩ nhiên không phải là đối thủ.Hơn nữa.Long Phi tu luyện hai loại công pháp Uy Lực quá cường hãn, từ trước tới nayChưa từng gặp qua, đặc biệt là Đao Pháp kia, chống đối Tam Đao đã là Cực Hạn.sau tứ đao càng là áp bức đến linh hồn của hắn vô cùng khó chịu.Bất quá.Nghe được Thanh Âm Long Chiến võ, hắn lập tức trở nên hưng phấn, la lớn:“Đại trưởng lão, Long Phi đã phát điên, hắn muốn giết ta, nhanh tới cứu ta ah.”“Mau vào cứu ta ah.”Lập tức.Long đại diệu đắc ý nói với Long Phi: "Long Phi, ngươi cũng muốn giết ta? HaHa ha... Đợi Long Chiến Võ vào, hắn sẽ giết ngươicăn bản sẽ không biết Ta là người Ma tông. Ngươi sẽ chết tại dướiChưởng của hắn, phải biết trong Long gia rất nhiều người muốn mạng ngươi, mệnh người là của hắn, ha ha Ha..."“Ngươi vừa chết, mục đích của ta cũng đạt được rồi.”“Ha ha ha...”"bộ Đao Pháp kia Ngươi vừa nãy đã đánh xong, đánh lại lần nữa, căn bản không cóThời Gian, ha ha ha... Long Phi, giết ta? Ngươi cũng xứng, ha ha ha..."Hết thảy đều trong kế hoạch của hắn.Long đại diệu cười đắc ý, dưới cái nhìn của hắn, Long Phi căn bản không giếtĐược hắn.Long Chiến võ sẽ không biết hắn là người Ma Tông, kích Sát Tổng Quản Long giaKhông phải là tội nhỏ, thêm vào trên dưới Long gia đối Long Phi xì mũi coiThường, tuyệt đối sẽ không dễ tha thứ.Hắn có thể ung dung thản nhiên sống tiếp.Hết thảy đều vô cùng Hoàn Mỹ.Chỉ là...Hắn hoàn toàn không rõ hiện tại Long Phi đã không phải là Long Phi trước kia.Tính tình của hắn đã thay đổi, cho dù trước mặt Long Chiến võ, hắn cũng sẽ Giết hắn!Long Phi cười lạnh một tiếng, nói: "Lão Tử không có cách nào bắt ngươi đúng Không?"Long đại diệu cười nói: "bộ đao pháp này của Ngươi xác thực lợi hại, thế nhưng ngươicó thể Giết chết Lão Tử sao? Long Chiến võ lập tức liền vào, ngươi đợi bịChấp pháp đường mang đi đi, ha ha ha..."“Cười?”cánh tay Long Phi đang run rẩy, khai hoang Đao đang run rẩy, tựa hồ không chịu nổi Đồ Long đao pháp mãnh liệt như thép, liền ngay cả Không Khí đềuĐang run rẩy.Sơn Động cũng đang run rẩy.Long đại diệu vẻ mặt trở nên nghiêm túc, sắc mặt trắng bệch, nói: "Long Phi,Ngươi muốn làm cái gì?"“Làm cái gì?”Long Phi khóe miệng nhếch lên, lộ ra mỉm cười y hệt Tử thần, "Muốn mạng của Ngươi!"“Đồ Long điên cuồng trảm!”“Xì xì... Ầm ầm ầm... Ầm ầm ầm...”Bảy Tầng Đao Khí cô đọng thành một luồng, hình thành đao khí Bán Nguyệt, đao khí BánNguyệt thả ra ngoài, ‘Xoạt xoạt xoạt...’ Một trận Cuồng Phong quét qua Đại Địa.Điên cuồng chém ra.Cũng không phải một tầng Đao Khí điên cuồng chém, mà là hơn trăm tầng ĐaoKhí cùng điên cuồng chém ra ngoài.“Ầm!”Một đao bổ vào trên người  Long đại diệu, trong nháy mắt Long đại diệu mất mạng,Ngay cả sức phản kháng đều không có.Đao thứ hai chém tiếp theo.Đao thứ ba, Đao thứ tư, Đao thứ năm... Không ngừng bay ra ngoài, cả cáihang núi đều tràn ngập Đao Khí tàn phá bừa bãi vô cùng, tình cảnh cực độChấn động.“Ầm ầm!”Một tiếng vang thật lớn.Đao Thứ một trăm chém ra ngoài.Vào lúc này.Thân Thể Long đại diệu liền thành thịt vụn chết đến không còn thể chết hơn, tất cả đều hóa thành bột Phấn rồi.Đồ Long đao pháp Bá Khí Cuồng Bạo.Bảy đao hợp nhất Đồ Long điên cuồng chém càng là sắc bén.“Không dám giết ngươi? Giết không chết được ngươi sao? Hiện tại sảng khoái a?”Long Phi thở ra một hơi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hưng phấn nói: "BạoCho ta!"Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên...Số từ: * 1792 *